Biết thể nào mà lân 

Long Nguyễn 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Biết thế nào mà lần 


Long Nguyễn 
Biết thế nào mà lần 


Khung cảnh là một tiệm video nghễu nghện trên một cái 
thương xá. Vâng thường thì ta hay gọi là tọa lạc nhưng tiệm 
này thì khác. Chẳng nhẽ nói nó tọa lạc ở tầng hai, bởi tọa lạc 
theo em hiểu thì nó bề thế, nó chẫm chệ lắm chứ đâu có mà 
kín đáo thế này. Nhưng kín thế lại tiện các bè (bà) ạ. Em vẫn 
có tính cả thẹn, có người qua lại em khó chịu lắm. Thôi thì 
tiệm video này nửa nghễu nghện, nửa vắt vẻo trên tầng lầu 
của một thương xá vắng vẻ, tọa lạc trong một khu lắm người 
Việt. Bằng lòng chửa. 

Có khung cảnh phải có nhân vật. Nhân vật này thì em quen. 
Người Đình Bảng cả chứ có ai xa lạ đâu. Nhân vật của em 
mang nét đặc trưng của phụ nữ Bắc Kỳ, ngồi thù lù sau cái 
tủ kính đựng toàn máy móc karaoke, microphone, máy giác 
hơi, dầu xanh, máy tự điển. Cho em thêm vào hai chữ vân 
vân nữa vì còn những cái hộp xanh xanh đỏ đỏ đựng những 
gì em chẳng biết. Quanh tường thì toàn những hộp video 
rỗng ruột in hình các ca sĩ, tài tử trong, ngoài nước xếp trên 
kệ, mà kiểu xếp, chỉ ho một cái là đổ ráo xuống đất. Chắc 
các bè (bà), các chị biết nét đặc trưng Bắc Kỳ cả đấy nhưng 
thôi em cũng nói. Nét đặc trưng Bắc Kỳ là sao? Chị Danh, 
vâng chị chủ tiệm video tên gì chả ai biết nhưng tên chồng 
là Danh. Người ta quen gọi là tiệm bà Đanh. Đanh chứ 
không phải Danh vì nó ế lắm. Chả có ma nào cả, họa may có 
mấy vị nhớn tuổi, vào đọc ké vài trang sách trong khi chờ vợ 
làm cái gì đấy ở tâng dưới. Qua Mỹ hai mươi mấy năm mà 


chất Việt Nam không thể nào gột rửa. Chị Danh mặc một 
chiếc áo bà ba có 2 cái túi to lắm, trong đó nhét những thứ 
gì không phải là tiền. Hỏi em nhét cái gì thì em chịu. Ai mà 
biết trong túi người ta có cái gì. Vâng, qua làn áo người ta 
vẫn thấy thấp thoáng sợi dây và mảnh vải vuông vuông gọi 
là áo Đức Bà, chẳng biết mua ở đâu. Thời buổi này áo Đức 
Bà dễ gì có. Thế rồi một bàn tay phe phẩy cái quạt giấy, 
một bàn tay cầm cỗ tràng hạt. Mồm đọc kinh lầm thầm mà 
cặp mắt vẫn liếc ngang liếc dọc, nhỡ khách hàng khéo tay 
chôm chĩa, nhét video vào bụng. Trước mặt chị Danh vẫn là 
một thúng phim con lợn sản xuất ở Việt Nam, thứ này không 
được chưng bày quanh tường như phim khác. Nó được đựng 
bằng thúng, 5 đồng một phim dài hai tiếng, có hôm nào ế 
quá, 5 đồng hai phim. Từ lúc ta sản xuất được phim con lợn, 
"thị trường" con lợn Mỹ xuống giá thê thảm, từ 15 đồng thụt 
xuống còn có 10 đồng. Chắc họ căm nền điện ảnh xứ ta lắm. 
Khổ thân em lắm các bè (bà) ạ. Chữ rằng thân gái 12 bến 
nước, hết cơm gạo nuôi chồng cải tạo rồi lo cho con bị thầy 
giáo đánh. Hôm nào cũng bị đánh các bè (bà) ạ. Thằng bé 
Hải có làm gì đâu. Chỉ tại bố nó nợ nần gì với đảng, vào tù 
rồi vẫn chưa đủ nên họ hành thằng bé cho bõ ghét. Hết quỳ 
sưng cả gối lại bị tát đỏ cả mặt. Lắm lúc nghĩ quấn, phải hồi 
đó em lấy Việt Cộng thì đâu đến nỗi. Sinh được thằng thứ 
hai, thằng Hà, thì cả nhà đi Mỹ. 

Được vài năm thì Chúa thương, nhà em được giáo dân ở đây 
bầu làm ông Trùm nhờ siêng năng việc thờ thánh lẫn đủ mọi 
thứ việc cộng đồng chẳng liên quan gì đến thờ thánh. Gia 
đình chồng em lắm người làm linh mục lẫn sơ, mà gia đình 


em cũng chẳng kém. Kể ra bên em thua bên anh ấy những 2 
linh mục nhưng bù lại, ông chú em ruột của bố em lại làm 
tới chức giám mục. Xí xái qua lại, hai họ chẳng mèo nào 
kém mèo nào. Vợ chồng em cũng noi gương các cụ. Dạy con 
đâu ra đấy. Sáng ra, trước khi đi học là phải đọc kinh, cầu 
cho ông bà cha mẹ, xin Chúa Thánh Thần ban thêm sức để 
khỏi xa chước cám dỗ. Chứ ở nơi phù hoa vật chất này, sểnh 
ra là hỏng cả đấy, mất linh hồn như chơi. Tối về, cơm nước 
tắm rửa xong, các con phải xếp bằng trên giường, đọc cho 
đủ 50 kinh Kính Mừng rồi mới được đi ngủ. TV thì cấm tiệt. 
Chỉ được xem vào cuối tuần. Ấy thế mà hỏng. Hỏng bét các 
bè (bà), các chị ạ. 

Em có hai mối lo. Mối lo nào cũng khó nói. Một mối nói ra 
mất lòng Chúa, mà một mối nói ra thì ngượng miệng. Số là 
từ khi sanh cái út Hiền thì nhà em tịt ngòi. Chẳng biết tại 
sao. Anh Trung bạn của nhà em đã 60 tuổi mà hẵn còn sung 
lắm. Chị Trung bảo thế. Tối nào cũng soành soạch. Thế mà 
nhà em, làm gì đã năm mươi, tối nào cũng chỉ biết ngáy. Có 
lần, các bè (bà) các chị đừng cười, em sờ thấy cái bút 
nguyên tử nhà em bỏ quên trong túi quần, mừng khấp khởi. 
Ngữ nhà em bằng nào thì em biết. Bé lắm các bè (bà) các 
chị ạ. Bé mà bé hạt tiêu. Chả thế mà cứ vài năm em lại đi 
nhà thương đẻ một chuyến. Nhưng đã hai chuyến hành 
hương ở tận Missouri, 4 mùa phục sinh em ăn chay đủ 40 
ngày, đêm khấn, ngày vái mà năm tháng cứ lạnh lùng trôi. 
Giá mà anh ấy cứ để cái bút nguyên tử trong quần thì em 
cũng còn được phút giây háo hức.Từ đấy trở đi, anh ấy 
chẳng khi nào quên bút trong túi nữa cả. Khổ thân em lắm. 


Đừng cười. Em vẫn mau nước mắt như hồi còn bé. Hơi tí là 
khóc. Chỉ cần nhìn thấy cái cằm chẻ duyên dáng, đôi môi 
mọng trữ tình của Kim Tử Long, của Tài Linh là em khóc sướt 
mướt rồi. Tính em là thế, ngẫm chả ra làm sao cả các bè 
(bà) nhỉ. 

Chị Trung rỉ tai em rằng tiệm video của chị Danh, cái nhà chị 
vừa lần hạt vừa đếm tiền trước mặt em đây, có bán của độc. 
Viagra. Vâng, thứ này là chìa khóa bảo đảm hạnh phúc gia 
đình. Dạo này, em hay cắm cảu với nhà em lắm. Nhà em để 
cuốn sách trên bàn thì em nói thứ người bừa bãi, mà để 
cuốn sách vào kệ đựng sách thì em bảo có cuốn sách mà 
quý như vàng, sợ vợ đọc hay sao mà phải cất đi. Đến lúc 
nhà em bảo : Thế mình muốn tôi cất ở đâu? Thì em ngớ ra, 
vì cất đâu em cũng mắng được. Nho có câu gì hay lắm mà 
em quên rồi, đại khái là để lâu thì nó tồn, em nhớ mang 
máng thế. Chắc vì cái sự tồn ấy mà em đổi tính đổi nết. 
Không chạy chữa ngay thì tan nát gia đình cả, các bè (bà) 
các chị ơi. Đang gọi nhà em bằng anh, em chuyển sang gọi 
lão này ngữ kia, chưa biết lúc nào chuyển sang gọi bằng trự. 
Nguy quá! 

Nhà em có tánh khái. Khái nghĩa là sĩ diện hão ấy mà. Ngày 
xưa anh ấy giận, nhất định không chịu đi Mỹ chỉ vì anh ấy 
nằng nặc đòi tổng thống Reagan phải ...gửi thiệp mời anh ấy 
mới chịu đi. Em làm mình làm mẩy, hết dọa bế con đi ăn xin 
đến dỗ ngọt, rằng để qua Mỹ em sửa cho lão tổng thống này 
một trận, anh ấy mới chịu nguôi. Bây giờ đến cái vụ Viagra 
này, làm thế nào anh ấy uống? Tự ái lão nhà em thì phải 
biết. Trên không còn răng, dưới cũng không còn dái mà nói 


đến thuốc men thì giận, ra cái điều hãy còn sung lắm. Chị 
Trung bảo thuốc này không mùi vị, cứ giã nhuyễn, trộn với 
cơm anh ấy không biết đâu. Hiệu nghiệm ra phết đấy các bè 
(bà) các chị ạ. Từ lúc ấy, đêm đêm cứ là phải năn nỉ em 
hàng giờ em mới chịu ...mân mê cái bút nguyên tử xinh ơi là 
xinh của nhà em. 

Mối lo thứ hai của em là thằng cháu Hải. Phải nó hư hỏng 
như con nhà người ta thì đã phúc. Đằng này nó đạo đức lắm 
mới chết em chứ. Phòng của nó toàn hình ông thánh lạ 
thánh quen, đen có trắng có, hết dán lên tường rồi đóng 
khung để khắp nơi nào có thể ngắm được. Có lần nó như 
người mộng du làm em nổi gai ốc lên vì sợ. Hôm ấy chưa 
khuya lắm, chưa đến giờ đi ngủ, em thấy chùm chìa khóa 
của nó lẫn trong rổ quần áo bẩn nơi phòng giặt, em gõ cửa 
gọi nó. Gọi mãi không thấy trả lời mà lại thoáng có tiếng 
người rì rầm trong phòng. Trước đó vài hôm, Mỹ đen lẻn vào 
nhà anh Tấn, nào xa xôi gì, cách nhà em có mấy căn, chẳng 
lấy được gì nhưng bắn tứ tung, may chẳng chết ai, chỉ có 
anh Tấn co giò chạy, bị một phát què cẳng. Em nghĩ, thằng 
Mỹ đen bắn dở như vậy chỉ khi nào anh Tấn giơ chân nhằm 
đường đạn, chứ nếu đứng yên chắc nó bắn chả trúng. Để em 
kể tiếp. Em sợ kẻ trộm vào phòng cháu Hải. 

Nhà em dùng vai huých vào cánh cửa. Ngữ nhà em phá 
được cánh cửa ấy là vì cửa không khóa, chứ bằng không lại 
tốn khối thuốc khối thang chứ chẳng chơi. 

Hải quỳ như tượng đá. Hai dòng nước mắt đầm đìa trên má. 
Nó nhìn chăm chăm vào tượng Đức Mẹ, hai tay chắp trước 
ngực như hình ông thánh Martin dán bên kệ sách. Chẳng 


biết nó xuất thần như thế bao lâu rồi nhưng khi vợ chồng 
em vào, nó lăn kềnh ra, toàn thân lạnh như nước đá. Nhà 
em xoa bóp cho nó một lúc thì nó tỉnh lại. Chỉ thế thôi rồi 
mọi chuyện cũng qua, nhưng mọi chuyện qua một cách 
không dễ dàng. Vài tháng sau nó đi tu. Đành là không gì cao 
quý bằng ơn thiên triệu, nhưng có con mới thấy thương. Từ 
tấm bé, nuôi bằng sữa mẹ, mỗi khi trái gió trở trời, chồng đi 
cải tạo, hai mẹ con lặng lẽ dỗ dành nhau trong hẩm hiu cuộc 
đời. Hôm nào vú không có sữa, em phải mớm cho con từng 
thìa cơm nhai nhuyễn, những mong mỗi ngày nó lớn lên 
được một tí, một tí để sau này dù gian khổ thế nào, được bế 
trên tay thằng cháu nội, cũng bõ công chăm chút. Ngày nó 
thụ phong linh mục, em ...giận Chúa hết 4 tuần không thèm 
đi nhà thờ. Dù sao em cũng còn thằng Hà, con Hiền nữa. Mọi 
sự Chúa an bài hết. Em yên chí thế. 

Nhưng thằng Hà cũng có triệu chứng Chúa gọi. Khổ không 
kia chứ. 

- Mày liệu cái hồn mày đấy nghe chửa. Tao chỉ còn một 
mình nó, đừng có mà rủ rê, khổ thân tao lắm. 

Có lần em giựt phone trong tay thằng bé Hà, nói với “cha” 
Hải như thế. Cha Hải một mực chối: 

- Giê Su Ma, con có làm gì đâu. 

Hai anh em nó, thằng thì được bổ đi coi sóc một xứ đạo mãi 
bên Louisiana, thằng thì còn ru rú xó nhà với mẹ mà lúc nào 
chúng nó cũng long distance rú rí rù rì với nhau, hết hấm hứ 
rồi cười khúc khích, nghe mà sốt cả ruột. Điệu này nó rủ rê 
em nó thật rồi. Thế có chết con không Chúa ơi. Chúa gọi gì 
mà gọi lắm thế. 


Có khối mà trông vào cái lão nhà em những lúc khốn khó 
như thế này. Sắp mất cả thằng nhãi bé mà lão ấy cứ nhởn 
nhơ như chẳng có gì. Mới hôm qua đây thôi, nó làm em bấn 
cả người, chả ngủ được. Chả là vì như thường lệ, giờ kinh tối, 
sau khi ngắm 5 sự thương thì đến kinh Vực Sâu. Lão nhà em 
tới kinh ấy là con mắt sáng lên, sắp sửa chạy ra ngoài hiên 
hút thuốc. Lần này, nó chẳng chịu đọc kinh Vực Sâu. Nó đọc 
kinh Cầu Chữ. Kinh này thì bố em cũng chả thuộc. 

- Thiên Chúa cang lân thần đẳng. 

Cả nhà trố mắt ra nhìn nó. Chỗ này thì phải họa là Ki Ri Xi Tô 
cang lân thần đẳng. Chẳng ai phụ họa vì có thuộc đâu mà 
đọc, nó ro ro đọc hết. Đọc kinh xong, nó còn nói một câu: 

- Đây là kinh cầu Đức Bà. Từ nay, bố mẹ cứ Thiên Thần 
đẳng kỳ là đủ. Còn bao nhiêu con bao hết. 

Sư bố nó, đúng là thằng anh đầu têu cho thằng em. Cả hai 
anh em nó mà tu hết thì đúng là cái gia đình này tuyệt nọc. 
Phận con chiên, Chúa ban cho thế nào thì phải thế. Thánh 
giá nào con cũng vác được nhưng cái Thánh Giá tuyệt nọc, 
con e vác chẳng xong. Bằng mọi giá phải giữ thằng bé, kẻo 
trễ. 

Lạy Chúa tôi, tội con còn to hơn tội Giu Đa bán Chúa nữa. 
Thằng bé mới 18 tuổi đầu, em đã ngấm nghé cái Lan con 
ông Trung, bạn chí cốt của nhà em cho nó. Cứ vài ngày lại 
phone gọi bác Trung sang cho em nhờ tí việc, bằng không 
thì sai thằng bé đến nhà bác Trung mượn cho mẹ cái xẻng. 
Mùa Đông xẻng cũng có chỗ dùng. Thế mà cũng chẳng đâu 
vào đâu. Có hôm, em giả vờ chạy ra chợ mua ít thịt lợn on 
sale, bỏ mặc thằng Hà với cái Lan ngồi ở phòng khách. Lúc 


quay về, thấy cái Lan ngồi xem TV, còn thằng nhãi chẳng 
thấy đâu cả. Đến khi cái Lan ra về, mới thấy thằng bé nằm 
co quắp ở gầm bàn, ngủ. Thế có bực không chứ lị. 

Ở trong báo Oregon Thời Báo có mục gỡ rối tơ lòng của bác 
Thần Toán Tử hay đáo để. Chuyện gì bác ấy cũng có cách 
gỡ rối. Duy chuyện nhà bác ấy thì bác gỡ chả được. Tính từ 
lúc ly dị đến giờ cũng chẵn chòi 3 năm, tơ lòng của bác ấy 
không rối, hay rối mà gỡ không ra, đến bây giờ vẫn cu ky 
một mình. Lại hay viết báo gỡ rối cho thiên hạ. Nghe người 
ta nói có hai gia đình không ưa nhau, một là cựu Việt Cộng, 
một là cựu cải tạo. Hí hí hí! Hai thứ ấy xáp vô có Trời mà 
cản. Ấy thế mà trẻ hai nhà ấy thương nhau mới oái oăm chứ. 
Chỉ sau một bài báo của Thần Toán Tử, hai gia đình kết 
thông gia, thề sống thề chết từ nay bỏ tật ...chủ nghĩa nhảm 
nhí, một lòng vác Thánh Giá theo chân Chúa. Đám cưới hai 
trẻ có chào cờ Này công dân ơi đàng hoàng. Em đánh bạo 
viết một tâm thư gửi cho bác Thần Toán Tử, kể lể khúc nhôi 
tỏ tường cái mối lo canh cánh trong lòng. Mau mắn, sôi nổi 
như mọi ngày, ngài Thần Toán Tử chỉ dẫn cặn kẽ phương 
sách làm sao cho thằng bé Hà nhà mình nhớn lên lấy vợ như 
người ta, kẻo mang tiếng tuyệt nọc. Bước đầu tiên là phải dĩ 
độc trị độc. Bác ấy bảo thế. Đến tiệm video của chị Danh, 
mướn vài phim con lợn về, giả vờ để quên trong phòng 
thằng bé. Qua hôm sau có triệu chứng gì thì báo ngay cho 
Thần Toán Tử, sẽ có bước kế tiếp. 

- Mười lăm, mười sáu, cầu cho chúng tôi là kẻ có tội, hai 
mươi tám, hai mươi chín. Chị cần gì thế? 

Chị Danh có cái tài lạ lắm. Nghe nói ngày xưa, ngài Bill 


Clinton, lúc chửa gặp Monica, cũng có biệt tài là mắt trái đọc 
báo cáo, mắt phải xem TV. Thì ngày nay, người Việt hải 
ngoại có chị Danh có biệt tài là tay đếm tiền, miệng đọc 
kinh. Gặp câu kinh nào dài quá, tay vẫn đếm tiền, đọc cho 
xong câu, nhảy một phát từ mười sáu sang hai mươi tám, 
chớ có sai. Chị hạ giọng: 

- Hàng mới về. Phận gái thuyền quyên. Chỗ quen biết 
em cho chị mượn nóng hai bữa, phải giả ngay. Nhà em cũng 
chưa được xem. Giờ này mà nhà em còn đảo qua đảo lại 
cũng vì cuộn phim này đấy. Bằng không cũng lỉnh mất rồi. 
Khiếp, khổ vì con, nhục vì con. Em vơ lấy 3 cuộn video con 
lợn bỏ vào bóp. Bác Thần Toán Tử ơi, liệu có chữa được 
không? 

OoooOoooo 


Năm 2003 nước Mỹ có trận bão ghê gớm ở Louisiana. Trên 
TV toàn vùng New Orleans và Biloxi mênh mang những nước 
là nước. Xác người, xác thú vật trôi nổi vật vờ, chẳng biết 
đâu là người đâu là chó, lợn. Người hay lợn mà chết trôi, xác 
cứ trương phình ra, đen thùi lùi. Chẳng biết ông Archimedes 
ngày xưa giải thích ra làm sao mà hễ người thì chết úp mặt 
Xuống nước, lợn thì chổng bốn vó lên giời. Thảm thương lắm. 
Người ta chiếu hình mấy bác Mỹ đen sống sót, gào khóc đòi 
vợ, đòi con. Tình cảnh giống như ngày tận thế. Một cách 
ngẫu nhiên, một bác thi sĩ Mỹ đen cho ra đời một bài thơ mà 
em chắc là ăn cắp của Việt Nam mình. Trong đó có câu: 

- Louisiana nghèo lắm you ơi. Mùa Đông thiếu áo hè 
thời thiếu ăn. 


Ai bảo Mỹ đen không biết ăn cắp? Thấy người mình lâm nạn 
là em khóc. Nhà em bảo Mỹ đen không phải người mình, 
nhưng em vẫn khóc thảm thiết. 

Dạo ấy tờ Oregon Thời Báo làm thế chó nào liên lạc được với 
đồng bào Việt Nam làm nghề đánh cá ở bên ấy, loan tin có 
cả người Việt Nam chết. Hơn 50 gia đình Việt Nam bị kẹt ở 
nhà thờ Maria Nữ Vương Mẹ Việt Nam do cha Hải quản 
nhiệm. Cha Hải là thằng bé nhớn nhà em đấy các bè (bà) ạ. 
Rồi thì tượng Đức Mẹ ở Biloxi khóc. Em làm toáng lên: 

- Mau lên! Làm gì mà đứng đực ra đấy. Chết cả rồi anh 
thấy chửa. Em nói chết cả rồi. Anh làm thế nào thì làm. 

Làm thế nào là y như những lần trước. Triệu tập đám bạn 
lính tráng ngày xưa, bàn kế hoạch cứu trợ. Chỉ tiêu là 50 gia 
đình ấy, mỗi người nhận được một gói tặng phẩm gồm quần 
áo, gạo, thực phẩm Việt Nam, chăn mền và tiền mặt. Năm 
mươi phần quà, mỗi phần 100 đồng. 

Kế hoạch là đãi 30 bàn ăn ở nhà hàng. Mỗi bàn chỉ phải trả 
có 150 đồng, giá đặc biệt vì chủ nhà hàng cũng Việt Nam ta 
cả. Các ông to bà lớn địa phương, các cơ sở buôn bán đều 
được hỏi thăm sức khỏe. Chỉ mới dự tính, chỉ tiêu năm ngàn 
đồng coi như nắm chắc. Có chút trục trặc việc mời ca sĩ. 

Số là nhà em đang hăng tiết vịt. Đã chơi là chơi cho nổi. Lỗ 
đã có em đứng mũi chịu sào, chứ lão nhà em có mất mát gì. 
Giữa bàn tiệc tham mưu, nhà em vác cái mặt sưng sỉa đứng 
dậy nói: 

- Nhân tiện có anh em đây, tôi có ý kiến mời ca sĩ Kiếp 
Cầm Ca cho xôm tụ, các anh em nghĩ sao. 

Cứ mỗi khi bàn chuyện hệ trọng, mặt nhà em nom hay lắm 


cơ. Nó sưng lên, vêu vao như người vừa khỏi ốm. Anh ấy 
tiếp: 

- Tôi vừa liên lạc với ca sĩ Kiếp Cầm Ca, nhân danh cứu 
trợ đồng bào bão lụt. Cô ấy trả lời cảm động lắm. 

Em cầm sẵn cái napkin, vếnh tai nghe nhà em nói. Định 
bụng nhà em kể nàng ca sĩ nói cảm động ra sao là òa lên 
khóc. Tính em vẫn thế. 

- Cái nhà cô ca sĩ ấy trả lời Ông có biết kiếp cầm ca là 
cái gì không. Làm nghề xướng ca tôi mang tội gì, phải chăng 
mang tội làm cho nhân thế say mê. Ai chết trôi thì thây kệ 
họ, tôi là con tằm chỉ biết nhả tơ cho đời vui. Mà nhả tơ thì 5 
ngàn, thiếu một trăm thì không có tơ. Tôi thương mấy người 
thì ai thương tôi đây. 

Em chưa kịp khóc thì bác Trung, bố của cái Lan ấy mà, các 
bè (bà) đừng quên nhé, vỗ bàn văng tục: 

- ĐM cái quân bố láo. Tôi đề nghị mời ca sĩ địa phương. 
Vui vẻ gì mà ca nhạc. Ăn uống là để chia buồn sớt khổ với 
đồng bào chứ việc đéo gì phải Như Quỳnh, Trường Vũ. 

Cái nhà bác này rõ vô duyên. Nãy giờ bác ấy là người gắp 
nhiều nhất. Ăn nhiều, uống khỏe, mồm lúc nào cũng bóng 
nhẫy những mỡ lợn, mỡ vịt mà động đến tiền là rụt vòi lại. 
Quên bằng chuyện con Lan với thằng bé Hà nhà mình, em 
xen vào: 

- Té ra từ trước giờ nhà em vẫn tưởng bác có của ăn 
của để. Thì bác cứ nói là bác nghèo đi để vợ chồng em lo 
cũng được. 

Nhẹ nhàng có thế thôi mà bác Trung hầm hầm bỏ đi một 
nước, quên cả gói chả giò em gói sẵn cho cái Lan để trên 


bàn. Lão ấy thế mà thâm. Chê lão nghèo lão ấy tổ chức 
mình ên, mời toàn ca sĩ địa phương. Phần vợ chồng em năn 
nỉ mãi mới mời được ca sĩ Kiếp Cầm Ca, đem cả mấy trăm 
cái sinh linh sống dở chết dở ở Louisiana lạy sống cả lò bọn 
nghệ sĩ, Kiếp Cầm Ca mới làm ơn làm phước hát cho một 
phát, nhân tuần ấy bọn da đỏ ở các Casino quên mời đi 
show. 

Xui cho nhà em mà cũng xui cho nhà bác Trung. Lỗ cả đám. 
Bị đụng hàng. Hôm ấy chùa cũng tổ chức, nhà thờ cũng tổ 
chức, lão Trung cũng tổ chức với tư cách cá nhân, vợ chồng 
em thì nhân danh hội các bà mẹ Công Giáo. Thử nghĩ cái 
Portland này, nghèo đến nỗi cả tiểu bang chỉ có đặc sản duy 
nhất là ...củi, lấy đâu ra của. Lại nữa, dân Việt Nam chỉ có 
một nhúm người lèo tèo, chia ba xẻ bẩy cho chùa, nhà thờ 
mỗi nơi một ít thì lấy người đâu ra. Lão Trung chắc mẫm 
phen này mà thành công thì cười vào mặt vợ chồng em. Ôi 
cái nụ cười có đính kèm 2 hàng ria mép, nom chỉ muốn chửi. 
Lão Trung, cái bác ăn tham nhất hội cựu chiến sĩ kiêm bạn 
nối khố của nhà em cũng lỗ. May mà bác ấy không tốn tiền 
dúi vào mõm bọn Kiếp Cầm Ca như vợ chồng em. 

Tiền nào của nấy. Tốn hết 5 ngàn nhưng nàng ca sĩ Kiếp 
Cầm Ca hát như để. Đặc biệt bài Tiếng sông Hương, cô nàng 
lấy đâu nước mắt mà khóc lắm thế. Khán giả lặng người đi, 
xót thương cho cảnh thiên tai lụt lội, quên cả vỗ tay. Lo lắng, 
em lạy ca sĩ Kiếp Cầm Ca: 

- Chị lạy em, em hát cho hay hay vào may ra khán giả 
thương cho thêm đồng nào đỡ đồng ấy chứ có nhiêu đây thì 
lỗ bỏ mẹ chị. 


Nhưng các bè (bà) nghĩ coi, làm sao mà tin được bọn nghệ sĩ 
thời này. Chúng nó khóc nhờ bôi dầu xanh vào mắt cả đấy. 
Những cái bản mặt bừng bừng nhuệ khí đả đảo Cộng Sản 
trên sân khấu người Việt hải ngoại cũng chính là những cái 
bản mặt về Việt Nam hát mừng ngày giải phóng. Mới đây, 
báo trong nước chụp hình gần 20 trự ca sĩ hải ngoại về nước 
hát gây quỹ giúp liệt sĩ Việt Cộng. Từ khi bọn da đỏ ở các 
sòng bài bỏ tiền nuôi ca sĩ hải ngoại thì nhiều trự sinh tráo 
trở, khó tin. Tiếng là cứu trợ mà thiếu 100 đồng, chúng nó 
cũng từ chối. Tiền bạc phải sòng phẳng và nhất là chỉ khi 
các sòng bài hôm ấy không có độ. Ở Mỹ, bọn Kiếp Cầm Ca 
chạy theo tiền. Ở Việt Nam, bọn ca sĩ hải ngoại chạy theo 
tiếng tăm hão. Gọi là hão vì đa số tuổi đã xế chiều, các 
trung tâm ca nhạc lớn không còn đưa đón mời mọc như 
trước, các trự ấy lo có ngày chẳng còn ai biết đến tên tuổi 
mình nữa, về Việt Nam vớt vát chút tiếng tăm hão. Theo như 
những gì đã thấy trước mắt, chỉ được dăm tháng ái mộ, ế lại 
hoàn ế. Khán giả trong nước đi xem vì tò mò hơn là thưởng 
thức nghệ thuật. Lác đác có vài trự ca sĩ vác cái mặt mẹt trở 
về Mỹ vì ế, tuy vẫn nhơn nhơn tự đắc :”Nể lời ngài thủ tướng 
em mới đi một chuyến chứ làm ăn với Việt Cộng sao được.” 

Cũng may bọn ca sĩ già nua hoặc còn trẻ nhưng ham danh 
vọng ấy chẳng có bao nhiêu so với những đợt ca sĩ trẻ trong 
nước ra hải ngoại lập nghiệp. Nào Bằng Kiều, Thu Phương và 
bao nhiêu người kể khôn xiết. Họ chưa nhiễm cái gian dối 
của bọn Kiếp Cầm Ca ăn bám vào lũ da đỏ chủ sòng bài bên 
Mỹ. Ngoài ra, nhiều trong số họ chống Cộng thực sự. Em lại 
dài dòng nữa rồi. Tánh em là thế, chẳng biết thế nào mà lần. 


Vụ bão lụt này, em lỗ 1700. Cay nhất là 1700 này không 
dành cho đồng bào ta mà vào túi bọn Kiếp Cầm Ca vô lương 
tâm hải ngoại. Các nạn nhân vẫn nhận được 100 đồng một 
hộ nhưng em phải bỏ tiền túi. Lão Trung chẳng mất gì, chỉ 
một phen hoảng vía, bỏ tật tách riêng vì tự ái. Nếu lão ấy 
không lấy đi của em gần 200 ghế, và nếu lão ấy cộng tác 
với vợ chồng em, có lẽ cũng chẳng lỗ. Sau vụ ấy, lão dường 
như béo ra. Riêng chồng em, ngày càng tóp lại. 

Mấy hôm sau em sai thằng bé đem cái thang, cái búa giả 
cho lão, kèm theo lời dặn :”Con đừng bao giờ léo hánh đến 
cái nhà đó nữa.” Lý do là gần mực thì đen, gần đèn thì 
sáng. Nhà mình nhỏ bé lại xấu chỉ vì hay quyên góp mà lỗ 
nhiều hơn lời. Nhà lão ấy đã to, đã đẹp mà cứ lâu lâu lại sơn 
phết, ngốt cả mắt. Em quả quyết lão này giống ...mực hơn 
giống người. Cấm nó đến nhà cái Lan nó không phản đối. 
Thằng bé nhà em có bao giờ thích cái Lan đâu, chẳng đến 
nó càng khoái. 

OoooOoooo 

Năm nay chúng em tổ chức gây quỹ cho thương phế binh 
Việt Nam Cộng Hòa nhân dịp xuân Định Hợi. Thằng Hà đã 21 
tuổi. Nó không còn hấm hứ với anh nó nữa nhưng vẫn cầm 
cái điện thoại suốt ngày. Nó khoái con Lan nhà bác Trung. Từ 
lão lên bác mấy hồi. Lão Thần Toán Tử rõ là xúi dại. Thằng 
bé vứt 3 cuộn video vào thùng rác. Về phần bác Thần Toán 
Tử thì viết một bài báo nội dung lên án bậc cha mẹ chểnh 
mảng việc chăm nom con cái, để chúng nó xem phim con 
lợn. Có điều, thằng cháu nhà em với con bé Lan nhà bác 
Trung ngày càng thân mật. Birthday em, nó mang về một 


gói quà to tướng để ở giữa nhà. Em chưa kịp khóc vì cảm 
động thì nó nói cái gói quà này tặng em Lan nhân dịp 
Valentine. Con với chả cái. Nhưng thế cũng được. Cái “môn 
hộ” nhà bác Trung với nhà em cũng tương xứng ra phết, tuy 
em chẳng biết môn hộ là cái quái gì. Nghĩ đến cái ngày xa 
lắc xa lơ khi bồng trên tay một cu tí cháu nội, ôi, sao em lại 
muốn chảy nước mắt. Tính em vẫn thế. Chả biết đằng nào 
mà lần. 

Thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà bây giờ khổ lắm. Có ai 
ngờ, bọn rừng rú, nửa người nửa ngợm Việt Cộng ngày nay, 
tiêu một ngày hàng triệu đô la Mỹ, toàn tiền bán xới đất 
nước cho tư bản. Cũng không ai ngờ các anh chiến sĩ ta, uy 
hùng, hào hoa trong bộ đồ ủi hồ phẳng phiu ngày nào, ngày 
nay thê thảm đến thế. Lắm người phải đi ăn xin nhưng chủ 
yếu là lao động vất vả mà vẫn không đủ nuôi lấy bản thân, 
chưa nói đến nuôi cả gia đình. Con cái của họ còn đen tối 
hơn nữa. Vì chính sách, con cháu Việt Cộng được vớt điểm, 
còn con cháu Ngụy thì khó lòng qua khỏi ngưỡng cửa trung 
học vì thuộc thành phần xấu. Trải qua hàng vài chục năm, 
cái chính sách này mới thấm. Đất nước ta tiến sĩ, cử nhân 
nhiều lắm nhưng chẳng mống nào sáng chế được cái gì cho 
ra hồn. Chỉ vì bọn tiến sĩ, cử nhân ấy có bằng nhờ phần 
nhiều vào lý lịch tốt, chứ chẳng phải nhờ học hành. Nom vài 
chục tấm hình thương phế binh của ta ngày xưa, em lại sa 
nước mắt. Gì thì gì cũng phải tổ chức cây mùa xuân cho các 
anh. Con dân miền Nam nợ các anh món nợ được hưởng ít 
nhất cũng 20 mùa xuân trong an bình, no ấm. 

Nhà em lên khung kế hoạch. Chúng em có danh sách 50 


thương phế binh, hình ảnh, địa chỉ đủ cả. Chỉ tiêu là mỗi gia 
đình 50 đô la Mỹ. Rút kinh nghiệm lần trước, chỉ tiêu bé một 
tí, đỡ lo. Vẫn một bàn ăn 150 đồng, vé cho mỗi khẩu phần 
25 đồng. Một bàn dôi ra 100 đồng. 25 bàn là đủ. Ca sĩ địa 
phương, ban nhạc địa phương. Chán lũ Kiếp Cầm Ca lắm rồi. 
Năm nay thằng bé cha Hải cũng về, đừng trách em, nó vẫn 
là thằng bé kháu khỉnh nhà em, chẳng có linh mục linh miếc 
gì cả. Hai anh em nó lại tụm đầu vào nhau, to nhỏ, to nhỏ 
suốt ngày. Quên nữa, ngồi thu tiền vé là cái Lan, con bác 
Trung. Gớm con bé mồm mép ngọt như đường. Lão Meta vác 
có một cái mồm mà phải mua hai vé vì nó đấy. Thấy Meta 
tập tễnh đi vào, một tay cầm cái dép sút quai, một tay móc 
túi lấy tiền. Nó nói: 

- Què như bác chắc thông cảm cho thương phế binh 
lắm nhể bác nhể. Bác mua hộ cháu 2 vé nhá. 

Mua thì mua mà bác ấy có què đâu. Bác Meta đi tập tễnh là 
vì cái dép thôi mà. 

Chẳng ngờ được các bè (bà) ạ. Bảo nhà hàng kê thêm 5 bàn, 
rồi lại thêm 5 bàn một lần nữa mà khách vào cứ nườm nượp. 
Em lại xem thường tiền bán vé vì sướng lắm các bè (bà) a, 
các ông các bà hằng tâm hằng sản ủng hộ không thôi cũng 
lên đến hơn 10 ngàn đồng. Cái mặt quắt queo của nhà em 
nở nang ra, cứ thỉnh thoảng cầm cái tờ danh sách quý vị 
ủng hộ, rồi cười một mình. Bác Trung thì khỏi nói, mặt mũi 
lúc nào cũng phổng phao, kể cả những khi thua lỗ. Chúa 
ban, năm nay thương phế binh của em trúng lớn. Tối nay 
em bảo với nhà em, nâng trị giá quà tặng lên 100 đồng mỗi 
gia đình, cũng còn thừa chán. Chúa không giận em các bè 


(bà) ạ. Tội lỗi như em Chúa chả chấp. Thánh ý Chúa chả biết 
thế nào mà lần. 

Nhà em hơ hải chạy đến, hỏi: 

- Có thấy Thân Toán Tử đâu không? Tôi cần lão ấy thu 
xếp cho thêm 5 bàn nữa mới đủ. 

- Thần nào, em có thấy ông thần nào? Đến bây giờ em 
cũng chẳng biết mặt ngang mũi dọc của cái bác Gỡ Rối Tơ 
Lòng ấy. 

- Thì lão Trung ấy. Mình có thấy đâu không? 

À thì ra bác Trung chính là Thần Toán Tử, Thần Toán Tử cũng 
là bác Trung. Trong danh sách quý vị ân nhân, Thần Toán Tử 
ủng hộ 5 trăm. Tức là cái lão ăn tham nhất hội cựu chiến sĩ, 
ủng hộ 5 trăm. Kể ra ăn tham có gì xấu các bè (bà) nhỉ. Ăn 
nhiều thì béo ra chứ có sao đâu. 

- Anh chỉ được cái ăn nói lăng nhăng. Người ta tử tế như vậy 
mà gọi lão này lão nọ, không sợ anh sui giận. 

Em lỡ nhời gọi anh Trung là anh sui mà vì tất bật, nhà em 
không để ý. Cái Lan và thằng bé Hà đã ra sàn nhảy. Chúng 
nó đẹp đôi nhất đêm nay. Em chợt nghĩ đến cái bút nguyên 
tử của em. Cái bút được “vô mực” bằng thuốc tây tán 
nhuyễn. Không chừng, vợ chồng em mới là người hạnh phúc 
nhất đêm nay. 

Chuyện đời chả biết thế nào mà lần nhưng chuyện vợ 
chồng, có khi tắt điện vẫn lần được. Các bè (bà) nhỉ. 

Xuân Định Hợi. 

Metamorph 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy: Meta 

Nguồn: Meta 

VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 8 tháng 3 năm 2007 


